ĐIỆN TOÁN ĐÁM МАҮ 
1. Khái niệm: 


(đọc phần dẫn như nội dung trong sgk từ “sự phát triển mang 
tính bùng nổ của Internet... hoặc như ri: Đám mây điện toán là 
một thuật ngữ không còn xa lạ với ngày hôm nay của chúng ta, 
nhưng bạn có thể hiểu hết dữ liệu về nó. Điện toán đám mây 
đang giúp thực hiện hóa tham vọng lớn lao nhất của những 
người khổng lồ công nghệ thế giới. Nó là nền tảng hỗ trợ cho 
các công nghệ như Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo và Vạn vật 
Internet) 


- Điện toán đám mây: 


+ Dịch vụ mô hình cho phép người dùng truy cập tài nguyên 
điện tử chung (mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ) 
thông qua mạng kết nối một cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, 
theo yêu cầu cầu 


+ Đám mây tài nguyên có thể được thiết lập hoặc hủy bỏ 
nhanh chóng bởi người dùng mà không cần sự can thiệp của 
Nhà cung cấp dịch vụ 


- Dịch vụ điện toán đám mây: là chia sẻ các tài nguyên mạng 
theo nhu cầu qua Internet miễn phí hoặc trả phí theo hạn mức 
sử dụng 


Vd: Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud,... là những ví dụ 
điển hình của dịch vụ ĐTĐM. Người dùng chỉ cần đăng ký tài 
khoản và sử dụng dịch vụ miễn phí và trả phí theo nhu câu của 
bản thân. Họ lưu trữ các tài liệu lên tài khoản “đám mây” của 
mình và truy cập vào sử dụng từ bất cứ vị trí nào miễn có kết 
nối mạng. 


Bước 1: Bạn vào Cài đặt > Nhấn vào tên tài khoản Apple ID của 
bạn > Chọn iCloud 


Cài đặt 


т Phan Nguyễn Hoàng Nam 


ID Apple, iCloud, iTunes & App Store 


Phan Nguyễn Hoàng Nam 


ә iCloud ) 


Bước 2: Trong iCloud chọn Quản lý dung lượng > 
Chọn Nâng cấp. 


DUNG LƯỢNG 
GB iCloud Đã dùr 


iCloud Đã dùng: 5 GB 5GB/5GB 
бе а а --n „кт езе 


© Ảnh Tài Liệu Tin nhắn 


© Ảnh Tài Liệu Tin nhắn 


Quản lý dung lượng 1 ) 
Dung Lượng ІСіоча 


Dung lượng iCloud của bạn đã đầy. Hãy thêm 
dung lượng để tiếp tục sử dụng Ảnh, Sao 
Lưu, Mail và các app khác với iCloud. 


С 


Bước 3: Chọn dung lượng mà Бап muốn nâng cấp (50GB, 200GB 
và 2ТВ) tương ứng với số tiền bạn phải thanh toán > 
Chọn Mua > Nhập mật khẩu ID Apple > Đăng nhập. 


Trở lại Nâng cấp Dung Lượng 


iCloud lưu trữ những nội dung quan trọng nhấ hiết bị của 
bạn như ảnh, tài liệu, danh bạ, và nhiều hơn nữa. Vì vậy nội 
dung luôn khả dụng ngay cả khi bị mất thiết bị. 


DUNG LƯỢNG ICLOUD 


5GB Miễn phí 


TÙY CHỌN NÂNG САР 


Mật khẩu ID Apple 
Nhập mật khẩu cho 
“hoangnamphan2102@gmail.com”. 


Đăng nhập 


5БООВ 19.000đ một tháng 


59.000đ một tháng 
200GB Có thể chia sẻ với gia đình 


199.000đ một tháng 
2TB Có thể chia sẻ với gia đình 


iCloud Dung Lượng iCloud 


iCloud Đã sử dụng 17,8 GB / 50 GB 


®SaoLưu ® Tài Liệu ® Ảnh 9 Tin nhắn 


Thay Đổi Gói Dung Lượng 50 GB > 
Các bản sao lưu 12,7 ОВ > 
@ 'WhatsApp Messenger 31GB > 
& Am 15GB > 
О там 305,3 МВ > 
Ф iCloud Drive 94,9 МВ > 
= Ghichú 22 MB > 
= Pages 1,1MB > 


2. Đặc điểm: 


Trở lại Nâng cấp Dung Lượng M 
Bạn sẽ bị tính phí ngay và trong mỗi kỳ thanh toán đến 
khi bạn thay đổi hoặc hủy gói. 
GÓI HIỆN TẠI: 
một tháng 19.000đ 
50GB gia han vào ngày 27/11/19 v 
CHỌN NÂNG CÃP 


200GB một tháng 59.000đ 


Có thể chia sẻ với gia đình 


một tháng 199.000đ 
2ТВ Có thể chia sẻ với gia đình 
Tùy Chọn Hạ Cấp › 


Gói dung lượng của bạn sẽ tự động gia hạn. Bạn có thể 
hủy bất kỳ lúc nào. Tìm Hiểu Thêm 


Đám mây điện toán có 5 cơ bản đặc trưng để phân biệt với máy 
chủ cấu hình trước đây. 


2.1. Tự phục vụ theo yêu cầu (Tự phục vụ theo yêu cầu) 


Dịch vụ ĐTĐM cung cấp cho người dùng tất cả các yếu tố cần 
thiết khi sử dụng tài nguyên bao gồm mạng, máy chủ, lưu trữ, 
ứng dụng, dịch vụ, ... Người sử dụng tự động sử dụng mà không 
cần phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. (lấy hình ảnh, 
đưa ví dụ) 


2.2. Access mọi lúc mọi nơi (Truy cập mạng rộng rãi) 

Người dùng có thể truy cập vào ĐTĐM tài khoản và làm việc ở 
bất cứ đâu và thời gian nào mà không bắt buộc vào văn phòng, 
đăng nhập vào công ty quản lý máy chủ. (lấy hình ảnh, đưa ví dụ) 


2.3. Hồ chứa tài nguyên (Resource pooling) 


Các nhà cung cấp dịch vụ ĐTĐM sẽ có các trung tâm dữ liệu với 
cơ sở hạ tầng hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng да dạng 
của người dùng. (lấy hình ảnh, đưa ví dụ) 


2.4. Co giãn nhanh chóng (Rapid elasticity or expansion) 


Dịch vụ cloud cho phép người dùng chủ động nâng cấp hoặc 
giảm lượng tài nguyên cần sử dụng theo nhu сай của mình theo 
từng thời điểm. (đưa ví dụ) 


2.5. Бо lường dịch vụ (Measured service) 

Dịch vụ cloud có hệ thống ghi và báo cáo lưu lượng sử dụng của 
khách hàng. Nhờ đó, khách hàng có thể biết chính xác lưu lượng 
tài nguyên mình đã sử dụng để thanh toán và điều chỉnh thiết bị 
sử dụng (lấy hình ảnh, đưa ví dụ) 


3. Phân loại theo mô hình cung сар dịch vụ ЫТЫМ: 


Ва mô hình cung cấp của Cloud Computing bao gồm Іаа5, PaaS 
và SaaS. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm đặc trưng như sau: 


- Infrastructure as а Service (Іаа5) 


IaaS chuyên cung cấp các tính năng cơ bản nhất như mạng, máy 
tính ảo, không gian lưu trữ dữ liệu, CPU, RAM, HDD/SSD,... 


Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng đã có một máy chủ ảo trên 
không gian đám mây để làm việc. Họ không cần phải quan tâm 
tới các khía cạnh khác như máy chủ nằm ở trung tâm dữ liệu nào, 
sử dụng mạng viễn thông nào,... (đưa ví dụ, lấy hình ảnh) 


- Nền tảng như một dịch vụ (PaaS) 


PaaS cho phép người dùng lựa chọn các phần mềm mong muốn, 
triển khai và sử dụng mà không cần quan tâm đến việc cập nhật 
các phiên bản mới, RAM, CPU, ... (lấy hình ảnh đưa ví dụ) 


- Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) 

SaaA cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng phần mềm mà 
không hiểu về các kỹ thuật phần tử, cài đặt, ... (lấy hình ảnh, đưa 
vid dụ) 


‘Software as а Service' 
е 4 
ы “ Dropbox 


Google ` 
” "P і salesfòrce | 
(а) _ Gà 


— 


‘Platform as а Service' 


Æ Google 


Windows Azure Ё А 
 Јотсесот 29 ~ 


platform as a Serviu 
'Infrastructure as a Service' 
ssdamazon 
web services 


60 га: 


kspace cloud 


4. Lợi ích: 


Điện toán đám mây càng ngày càng được sử dụng phổ biến hơn 
các mô hình khác như máy chủ ảo VPS, máy chủ vật lý bởi sở hữu 
những lợi ích vượt trội. Điển hình như: 


- Mang đến sự linh hoạt cho người dùng 


ĐTĐM cho phép người dùng có thể truy cập để làm việc mọi lúc 
mọi nơi. Bên cạnh đó, người dùng có thể chủ động nâng cấp/giảm 
tài nguyên hoặc lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. 


- Khả năng tự phục hồi sau sự cố 


Mô hình БТБЫМ cơ chế dự phòng sao lưu thường xuyên trên mạng 
Internet. Nhờ đó, người dùng không phải lo lắng các dữ liệu quan 
trọng bị mất đi khi gặp các sự cố trong quá trình sử dụng. 


- Chia sẻ dữ liệu 


ĐTĐM cho phép chia sẻ dữ liệu qua mạng Internet. Nhờ đó, 
những người dùng ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thể truy cập 
vào dữ liệu được chia sẻ và sử dụng. 


- Tiết kiệm chi phí 


Người dùng sẽ tiết kiệm được chi phí khi sử dụng máy chủ ảo 
đám mây vì họ chỉ phải trả tiền cho các dịch vụ và nhu cầu sử 
dụng của mình. 


Thêm nữa, người dùng không phải tốn chi phí mua thiết bị, lắp 
đặt, vận hành và bảo trì như máy chủ vật lý, hay trả tiền cấu hình 
như với máy chủ ảo (VPS). 


- Đảm bảo an toàn, liên tục và tính bảo mật cao 


Những đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ ảo uy tín sẽ có những 
trung tâm dữ liệu lớn, nơi có hệ thống máy chủ vật lý hiện đại. Cơ 
sở hạ tầng như điện, cáp quang, hệ thống phòng cháy chữa cháy 
luôn sẵn sàng để đảm bảo không gây ra các gián đoạn cho người 
dùng. 


Thêm nữa, điện toán đám mây được thiết kế bởi nhiều lớp bảo 
mật nên đảm bảo được tính bảo mật rất cao. 


(VÌ CẦN RẤT NHIÊU HÌNH ẢNH 
NÊN LÀM PPT MỚI TÌM TIẾP 
NHỮNG HÌNH ẢNH CHO TỪNG 
NỘI DUNG CỤ THỂ) 


